Có lẽ đôi tay ai đang run
Có lẽ con tim ai đang rối bời
Chỉ là một hình bóng khác đang che lấp đi tình anh rồi
Ngày tắt khuất sau hoàng hôn ấy
Vụn vỡ những yêu thương tháng ngày từng đắm say
Người vội vàng quên đi chẳng cần nghĩ suy
Và nếu yêu thương kia trở lại
Anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại
Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chứa
Hạnh phúc đã khẽ buông trôi
Và dù rằng biết như thế là khờ dại
Chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em ở lại mặc cho tình mong manh
Sưởi ấm trái tim mỏng manh
Because I do love you my baby
Don’t care about anything you did to me sẽ có lúc nước mắt tuôn rơi
Dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối
Because I do love you my baby
Don’t care about anything you did to me nhưng tất cả là trong giấc mơ
Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc
Và nếu yêu thương kia trở lại
Anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại
Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chứa
Hạnh phúc đã khẽ buông trôi
Và dù rằng biết như thế là khờ dại (dù rằng biết là khờ dại)
Chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em ở lại mặc cho tình mong manh (cho tình mong manh)
Sưởi ấm trái tim mỏng manh
Because I do love you my baby
Don’t care about anything you did to me sẽ có lúc nước mắt tuôn rơi
Dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối
Because I do love you my baby
Don’t care about anything you did to me nhưng tất cả là trong giấc mơ
Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc
Nếu những ước mơ kia thành hiện thực
Cuộc tình ta sẽ trở lại như lúc đầu
Có lắm nụ cười cũng sẽ có lắm đau thương
Chẳng còn điều gì là bên ta mãi mãi
Because I do love you my baby
Don’t care about anything you did to me sẽ có lúc nước mắt tuôn rơi (nhiều nước mắt tuôn rơi)
Dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối (dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối)
Because I do love you my baby (I do)
Don’t care about anything you did to me nhưng tất cả là trong giấc mơ (I don't care about anything)
Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc